Cöi luãn hồi 

Tần Anh 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Tóm tắt nội dung 
Chương Ì 
Chương II 
Chương II 
Chương_IV 
Chương_V 





Tần Anh 
Cõi luân hồi 
Tóm tắt nội dung 


Kính tặng chị Trang Hạ http://360.yahoo.com/trangha75 


Chỉ sợ tình thắm thiết, tan vỡ mộng mỹ nhân 

Thu xanh năm ấy, lạc nhạn bên cầu, duyên gặp nhau 

Lòng như nước chảy trôi, mây vẽ ngọn núi thắm 

Cúi đầu mỉm miệng cười như hoa sớm, muốn say mê dọc 
kiếp bên nhau 

Từ ấy ngồi buồn dằng dãi canh thâu, nghe tiếng mưa tan vỡ. 


(1) 


Có những câu truyện từ mở đầu cho đến kết thúc đều mang 
lại cho người ta cảm giác đau đớn khôn cùng. 


Tôi đọc Cõi luân hồi (nguyên tác) lần đầu tiên ở diễn đàn 
Vietkiem, bên đó chỉ duy nhất có chương I. Người đưa bản 
dịch truyện lên thật vô ý, chẳng ghi tên tác giả, cũng chẳng 
ghi chú thêm rằng đây chỉ là chương đầu trong toàn bộ tác 
phẩm. 


Đọc suốt một buổi sáng, trong khi đầu óc váng vất vì cảm 
cúm, vì những sai sót lặt vặt trong công việc, vì những cảm 
xúc bồn chồn bế tắc cứ luẩn quẩn trong đầu từ mấy hôm 
nay. 


Rồi tối hôm sau lại nhận được một tin nhắn, tự nhiên thấy có 
chút gì đó mơ mơ hồ hồ, tự nhiên có chút gì đó cảm động, 
nhưng thấy vẫn có gì đó chưa đủ. 


Đến hôm sau nữa, đọc lại Cõi Luân Hồi (nguyên tác), lòng lại 
thêm chứa chất. Cảm thấy như tìm được một ai đó giống 
mình. Hóa ra tôi vẫn là một kẻ hạnh phúc, dù sao đi chăng 
nữa thì tôi cũng không đến nỗi phải sống đằng đẳng mấy 
nghìn năm như thế. 


Tu chín kiếp mới được thành vợ chồng, chẳng biết tôi nhớ có 
đúng không. Ngạ quỷ kia cũng thế, nghìn năm đằng đẫng 
theo đuổi mới có được một vài giây phút ngắn ngủi bên 
nhau. Chợt nhớ đến những đôi vợ chồng nửa đường đứt 
gánh, có phải là tu vụng, hay nhân quả chỉ cho người ta ở 
bên nhau đến chừng đó mà thôi ? 


Muốn viết cảm nhận cho Cõi Luân hồi ( nguyên tác) mà 
không cách nào viết được. Cuối cùng tôi đành mượn tâm 
trạng nữ quỷ trong truyện để viết nên một Cõi Luân Hồi mới. 


Tóm tắt nội dung nguyên tác: 


Cõi luân hồi chính truyện nguyên tác của Thân Long, do 
Trang Hạ dịch. Nhân vật chính trong chuyện, tiểu ngạ quỷ, là 
một tiểu quỷ chuyên đi tuần bên cầu Nại Hà. Tuy chỉ là một 
tiểu quỷ, nhưng nếu tu hành đủ năm trăm năm, tiểu quỷ đó 


có thể tái sinh làm người. Trong một lần đi tuần bên cầu, 
tiểu ngạ quỷ bỗng nhiên gặp một quỷ nữ. Quỷ nữ đó làm tắt 
mất ngọn đèn dẫn đường tới Uổng Tử Thành. Vốn tốt bụng, 
tiểu ngạ quỷ đã đồng ý giúp đỡ, nào hay nghiệt duyên đã từ 
đó bắt đầu. Nụ cười của quỷ nữ đó đánh động con tim lạnh 
lẽo của tiểu ngạ quỷ, làm tiểu ngạ quỷ vương vấn suốt bao 
nhiêu năm sau. Biết quỷ nữ đó là oan quỷ, không được tái 
sinh, tiểu ngạ quỷ đã dành cơ hội được tái sinh của mình cho 
quỷ nữ đó. Rồi sau đó, tơ tình quấn quýt mãi không rời, tiểu 
ngạ quỷ lại đổi tiếp một nghìn năm đạo hạnh của mình để 
lấy một đoạn nhân duyên với quỷ nữ. Vạn sự tùy duyên, oan 
nghiệt vẫn mãi là oan nghiệt, đoạn nhân duyên đó chỉ khiến 
cho tiểu quỷ càng thêm đau khổ. 


Trở lại âm giới, tiểu ngạ quỷ vùi đầu vào kinh Phật, mong có 
thể giải thoát khỏi bến mê, tiếc thay, những tơ tình thâm 
căn cố đế đã nhập vào tận Cao Hoang, không có cách gì tẩy 
rửa cho sạch. Lúc này lại xảy ra một chuyện hết sức kinh 
khủng, một phán quan ở Âm giới đã lén lên trần kết hôn với 
người hạ giới, lại còn vì bị chia rẽ mà phỉ báng cả thánh 
thần. Phán quan đó bị đánh tan thành tro bụi. Tiểu ngạ quỷ 
đột ngột cảm thấy sự vô tình lạnh lẽo từ chính những người 
mà trước đây hắn vốn nghĩ là từ bi hỉ xả, hắn quyết tâm rời 
bỏ kinh Phật, rời bỏ địa ngục, tự mình lên chốn nhân gian. 


Là một ngạ quỷ, người ta làm sao được quyền sống như một 
con người. Tiểu ngạ quỷ đã bị loài người xua đuổi, ruồng rẫy. 
Rồi một lần lưu lạc, tiểu ngạ quỷ đã gặp được quỷ nữ năm 


nào. Hạnh phúc lần này đã nằm trong tầm tay của tiểu ngạ 
quỷ, dù rằng, nó nhỏ nhoi và ngắn ngủi. 


Và bây giờ xin đọc Cõi Luân Hồi của tôi viết 


Tần Anh 
T05.2008 


Tần Anh 
Cõi luân hồi 
Chương I 


Nhân sinh như thử 

Phù sinh như tư 

Tôi chỉ là một tiểu quỷ nhỏ bé, một tiểu quỷ như hàng trăm 
hàng ngàn hàng vạn tiểu quỷ khác. Nhưng giờ tôi là một 
tiểu quỷ đặc biệt. Bình thường, từ cõi nhân gian trở về chốn 
này, chúng tôi, hoặc được đưa tới Uổng Tử thành, vĩnh viễn 
không thể siêu sinh, hoặc được gom lại rồi chờ cơ hội đi đầu 
thai kiếp khác. Mỗi khi chờ đợi, lòng chúng tôi đều vô cùng 
hồi hộp. Người ta thường nói, chết là hết, không đúng, 
những gì chúng tôi đã làm tại nhân gian, dẫu người trần gian 
không biết, nhưng dưới này đều ghi lại đầy đủ, được phán 
xét bình luận công tội hết sức công bằng. 

Ngày hôm ấy, tôi đang ngồi với chúng quỷ thì Bạch Vô 
Thường đại ca đến. 

Vốn dĩ tôi chỉ là một tiểu quỷ thấp bé, hèn kém, làm sao tôi 
có thể có cơ hội được gặp tới người, chứ đừng nói tới việc gọi 
người là đại ca. Nhưng khi người đến tìm tôi, chính người đã 
kêu tôi gọi người là đại ca. 

Rồi đại ca đưa tôi đi. 

Bọn tiểu quỷ cứ xôn xao nhìn tôi, ý chừng vô cùng kinh 
ngạc. Tôi cũng rất kinh ngạc, không hiểu vì lẽ gì mà đích 
thân đại ca lại đến tìm tôi. 

Bình thường, như tôi đã nói, chúng tôi chỉ có hai nơi, hoặc là 


tới Uổng Tử Thành, vĩnh viễn không siêu sinh, hoặc là đi đến 
gặp Mạnh Bà, uống Mạnh Bà Thang rồi đi đầu thai kiếp 
khác. Chắc chắn tôi không phải tới Uổng Tử Thành, không 
phải vì tôi tự tin là kiếp trước tôi không làm điều gì sai trái 
tội lỗi, mà chỉ là, chúng tôi vừa đi qua Uổng Tử Thành mất 
rồi. Nơi ấy sao mà lạnh lẽo đến thế. Tường thành sừng sững, 
rêu phong phủ xám xịt, khí lạnh bốc lên ngùn ngụt, thoang 
thoảng có những tiếng rên rỉ kêu khóc văng vẳng lại đến rợn 
người. Trên tường thành có một vài bóng quỷ cô hồn, mờ mờ 
như sương khói, mắt vọng về chân trời xa xa như nuối tiếc, 
như mong chờ. Hình như thoáng có một ánh mắt nhìn xuống 
chỗ tôi, xa lắm, tuy tôi không trông rõ nhưng vẫn có thể cảm 
nhận được, cái tia sáng lạnh lẽo ấy làm tôi thấy rùng mình. 
Tự nhiên tôi đi sát lại gần đại ca Bạch Vô thường, cũng 
không dám thở mạnh. À, mà tôi không biết động tác đó có 
gọi là nín thở hay không, vì thực ra tôi chỉ là một linh hồn, 
một tiểu quỷ, làm gì có cơ thể mà rùng mình hay nhịn thở. 
Nhưng ánh mắt đó thực sự làm tôi run sợ, và tôi gần như 
nép vào cạnh đại ca. 

Bạch đại ca quay lại nhìn tôi thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi đôi 
vành môi mỏng dính nhợt nhạt chợt kéo giãn ra thành một 
nụ cười (ấy là tôi đoán thế, chứ tôi không rõ đó có gọi là một 
nụ cười hay không). Rồi đại ca vẫn từ tốn đi trước, mặt 
không nhìn tới tôi, cũng chẳng nhìn lên trên thành, vẻ rất 
thản nhiên tựa như đó là một chuyện quá ư là bình thường. 
Tôi líu ríu đi theo đại ca, lòng nửa hồi hộp, nửa hổ thẹn. Xét 
cho đến cùng thì việc họ không ưa tôi cũng đúng, vì tôi còn 
được đi đầu thai, họ thì mãi mãi phải ở lại nơi đó. 


Bạch Vô Thường đại ca lại dẫn tôi đi qua Chuyển Luân Đài. 
Tôi biết chỗ này. Sau khi người ta (hồn quỷ - lẽ ra phải nói 
thế, nhưng tôi cứ quên tôi không còn là một con người) uống 
Mạnh Bà Thang, người ta sẽ được đưa đến Chuyển Luân Đài 
để đi đầu thai sang kiếp khác. Lễ ra nếu tôi không bị giam 
vào Uổng Tử Thành, tôi sẽ được lên Chuyển Luân Đài, nhưng 
không hiểu sao đi qua nơi đó rồi mà đại ca vẫn không dừng 
lại. Vậy thì tôi sẽ được đi đâu, tôi vì sao lại không vào cả hai 
nơi đó. Lễ nào còn một chốn nữa mà tôi vẫn chưa từng được 
nghe nói đến 

Tôi không kìm lại được nữa, níu tay Bạch đại ca lại hỏi : 

- Bạch Vô Thường đại ca, chúng ta đang đi đâu đây ạ ? 
Không quay lại nhìn tôi, cũng không tăng giảm cước bộ, đại 
ca chỉ nói khẽ một tiếng : 

- Về nhà ta. 

Chẳng thà tôi không hỏi, chẳng thà đại ca không trả lời, tâm 
trí tôi còn được chút gì đó sáng sủa hơn một chút. Đại ca trả 
lời xong, tôi lại càng mơ mơ hồ hồ, nhưng lại không dám hỏi 
lại. Nhà ta là nhà ai, là nhà tôi chăng, lẽ nào dưới chốn này 
tôi lại có nhà, điều này thì tôi không tin đâu. Nhưng nếu 
không phải nhà tôi thì là nhà ai. Hay là nhà đại ca ??? Không 
thể tin được. Đại ca muốn đưa một tiểu quỷ như tôi về nhà 
làm gì. Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, nếu tôi còn da còn thịt 
tất mặt tôi sẽ đỏ bừng lên, vì những ý nghĩ đó tuyệt nhiên 
không thể nào nghĩ ra cho được. 

Rồi thì đại ca cũng dừng lại trước một căn nhà nho nhỏ. Đại 
ca quay lại nhìn tôi rồi đẩy cửa bước vào : 

- Đây là nhà ta. 


Chắc chắn là Mạnh Bà là một người cực kỳ cẩn thận, cho 
nên hàng triệu triệu, hàng tỷ tỷ quỷ nam nữ xuống chốn này 
rồi quay ngược trở lại nhân gian, mà vẫn không ai có thể 
biết được căn nhà của Bạch Vô Thường nó như thế nào. 
Hoặc giả cho đến nay mới chỉ có tôi là người duy nhất được 
tới nơi này, cho nên cũng chỉ mình tôi biết căn nhà của đại 
ca trông ra làm sao. Mà cũng có thể căn nhà đó bình thường 
quá, nó chẳng có điểm nào đặc biệt hay kỳ quặc mà người 
ta không cố tình thì cũng chẳng vô tình lưu giữ vào trong bộ 
nhớ. 

Và tôi đương nhiên không phải là người (quỷ) đặc biệt, cho 
nên tôi cũng không chú ý lắm đến căn nhà đó. 

Vì trong giây phút đó, đầu óc tôi đang mải nghĩ đến một 
chuyện khác. 

Thì làm sao tôi có thể nghĩ đến cái gì khác cơ chứ, khi mà 
cái giả thuyết của tôi bất thình lình trở thành sự thật. Đúng 
là Bạch Vô Thường đại ca đang dẫn tôi về nhà, không, tôi đã 
dùng sai thì của động từ, kể từ giây phút này, cái giây phút 
tôi bước chân qua cửa nhà đại ca, tôi phải dùng chữ “đã” 
mới đúng. Bạch Vô Thường đại ca đã dẫn tôi về nhà, đúng 
từng chữ một, bằng chữ ¡in hoa, với ý nghĩa chân thực và 
trong sáng nhất, không cường điệu, không thậm xưng, 
không bóng bẩy gì hết. 

Căn phòng khá ư là nhỏ bé, nói chung giành cho một người 
thì như thế cũng là vừa đủ. Không có đồ trang trí, tường nhà 
trống trơn, trong căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn 
nhỏ và một cái ghế. Bạch đại ca kêu tôi ngồi xuống, tôi nhìn 
quanh, cuối cùng rón rén ngồi xuống mép giường. Đại ca 


kéo cái ghế độc nhất đến trước mặt tôi, nhìn tôi chăm chú, 
cuối cùng nói : 

- Tạm thời muội ở lại đây nhé. 

Câu hỏi buột ra khỏi miệng nhanh như chớp làm tôi không 
kịp lưu giữ lại : 

- Tại sao lại thế ? 

Bạch đại ca không trả lời, chỉ đứng dậy rồi nói : 

- Muội cứ ở nhà nhé, ta phải đi có việc, tối ta sẽ về. 

Tối hôm ấy, Bạch đại ca đã không về. 

Trong căn nhà tối om, chỉ có một mình tôi bơ vơ, tôi bất giác 
cảm thấy vô cùng trống trải. Những kí ức cũ cứ lần lượt quay 
trở về, làm tôi cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Mới ngày nào tôi 
còn được tự do vui sống dưới bầu trời xanh trong veo, dưới 
ánh nắng vàng rực rỡ, được ngắm mây ngắm mưa, lắng 
nghe chim hót. Thế mà giờ đây, tôi đang phải ở cái chốn 
này, âm u lạnh lễo, đơn lẻ một mình. 

Chẳng hiểu Bạch đại ca đưa tôi về đây làm gì, liệu tôi có 
được chuyển sinh, hay vĩnh viễn tôi sẽ phải giam mình trong 
Uổng Tử thành. Than ôi, tôi có biết bao nhiêu điều cần hỏi, 
cần giải đáp, vậy mà Bạch đại ca mãi vẫn chưa về. 

Ngày hôm sau, Bạch đại ca cũng chưa về. 

Tôi đi đi lại lại trên con đường nhỏ trước cửa nhà. Không gian 
xung quanh tôi mờ mờ ảo ảo. Cái thế giới này là như thế, 
chìm sâu dưới lòng đất tối tăm, làm gì có chút ánh sáng nào 
đâu. Phia đằng xa, Uổng tử thành hiện ra sừng sững, những 
đốm lửa leo lét trôi phiêu phiêu trên tường thành. Ở nơi đó, 
có bao nhiêu vong quỷ đang ngày đêm ngóng trông một 
cách vô vọng ngày trở về trần gian? Họ vĩnh viễn không 


được tái sinh, họ biết, nhưng sao họ vẫn không ngừng trông 
ngóng? Có lẽ, vì nơi đó, họ dẫu từng đau khổ nhưng vẫn đầy 
những hạnh phúc. Người không biết quý mạng sống của 
mình thì không bao giờ được tái sinh, biết là như thế, nhưng 
có phải họ muốn thế đâu. Có những lý do, những nỗi đau 
khổ làm họ không có cách gì để tồn tại, để rồi, họ chỉ còn 
cách tự chọn lấy cái chết. Than ôi, con người có bao giờ biết 
thế nào là đủ, chỉ đến khi vào đến nơi này, họ mới nhận ra, 
chỉ cần được thấy ánh sáng mặt trời thôi cũng là niềm hạnh 
phúc vô bờ. 

Nhân quả, luân hồi, gieo nhân nào phải gặt quả đó, nhưng 
liệu có cơ hội nào để họ chuộc lỗi hay không ? 

Ngày thứ ba, Bạch đại ca đã trở về. Thực ra tôi cũng chẳng 
biết đại ca về từ lúc nào. Bạch Vô Thường là quỷ câu hồn, vô 
hình vô ảnh, đến đi không ai hay biết, thì một tiểu quỷ nhỏ 
nhoi như tôi sao có thể biết cho được. Chỉ là khi tôi mở mắt 
ra, đại ca đã ở đó. 

Đại ca ngồi trên cái ghế, lưng xoay lại phía tôi, thế mà khi 
tôi mở mắt ra, ngay lập tức đại ca đã biết. Đại ca lập tức 
quay mình trở lại, nhìn tôi có chút gì u uẩn. Tôi vội vàng 
nhỏm dậy, miệng lúng búng muốn chào mà không ra tiếng, 
muốn hỏi mà không ra lời, ngàn vạn điều muốn nói mà thốt 
không nên câu. Bạch gia nhìn tôi thở dài : 

- Tiểu muội, ngủ có ngon không ? 

Tôi gật vội đầu, cố gắng nuốt một hơi để trấn tĩnh : 

- Bạch đại ca, mấy hôm nay đại ca đi đâu vậy. Sao đại ca lại 
bảo muội ở đây. Rốt cuộc sau này muội sẽ ra sao ? 


Bạch gia vẫn nhìn tôi, im lặng hồi lâu rồi mới nói : 

- Này muội, hôm nay ta dẫn muội đi đầu thai. 

Tôi mừng rỡ nhỏm dậy, suýt nữa thì ngã bổ nhào vào Bạch 
Vô Thường. Thế là tôi cũng được đi đầu thai, chẳng bao lâu 
nữa tôi sẽ được trở lại với nhân gian tươi đẹp của tôi. 

Bạch Vô Thường vẫn nhìn tôi với vẻ buồn rầu, làm niềm vui 
của tôi bỗng xẹp mất một nửa. Lễ nào, lẽ nào đại ca không 
muốn tôi chuyển kiếp. 

Ba ngày ở đây, tôi đã nếm trải đủ nỗi cô đơn vắng lặng. Tôi 
không thể chịu đựng nổi cái cảm giác đó. Nhưng... nhưng... 
từ trước đến giờ Bạch đại ca vẫn ở đây một mình. Có phải vì 
thế mà Bạch đại ca không vui chăng. Lễ nào tôi có thể bỏ 
Bạch ca ở lại đây, mà vui vẻ đi chuyển kiếp. 

Bạch gia đột nhiên nói : 

- Này muội, ta không phải buồn vì muội đi chuyển kiếp đâu. 
Muội được vui thì ta cũng vui theo mà, hiểu không ? 

Tôi nhìn đại ca, không tin lắm. Nếu không phải vì tôi đi mất 
mà Bạch ca đau buồn, thì vì cái gì. Chẳng lẽ vì đại ca câu 
hồn không đủ, bị Diêm Vương quở phạt hay không ? 

Bạch gia đột ngột giơ tay như muốn vuốt tóc tôi, nhưng rồi 
lại rụt tay lại : 

- Muội đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ôi, chỉ vì ánh mắt này 
mà tiểu quỷ kia phải trầm luân mấy nghìn năm. 

Tôi lại càng hoang mang. Ánh mắt nào, tiểu quỷ nào, ánh 
mắt của tôi thì có liên quan gì đến ai, mà ai phải trầm luân 
mấy nghìn năm vậy. 

Bạch gia nhìn tôi vẻ thương hại : 

- Muội cũng chẳng có lỗi gì, chỉ là tên tiểu quỷ kia quá đa 


tình mà thôi. Thật là nghiệt căn, nghiệt căn, chấp nê muôn 
kiếp không thể quay đầu. Than ôi, sao đường ngay lối thẳng 
không đi, lại cứ đâm quàng vào hang sâu ngõ thảm như vậy 
chứ. 

Tôi níu tay Bạch ca, tròn mắt ngạc nhiên : 

- Đại ca nói gì mà muội không hiểu, tiểu ngạ quỷ nào, nghiệt 
căn nào ? 

Bạch ca lại thở dài : 

- Muội biết để làm gì, vì lát nữa thôi, Mạnh Bà Thang của 
Mạnh bà cũng làm muội quên hết mà thôi. 

Tôi vẫn níu tay áo Bạch Vô Thường nẵẳn nì : 

- Đại ca làm tiểu muội không hiểu gì hết. Muội muốn biết, 
muốn biết thật mà. 

Bên ngoài cửa, gió từ đâu chợt ùa vào qua cánh cửa chưa 
khép chặt, lạnh lễo, âm u. Bạch gia nhìn cánh cửa, nhìn tôi, 
ngẫm nghĩ một chút rồi nói : 

- Này muội, muội có biết, một nghìn năm trăm năm trước, 
muội vốn là một uổng quỷ, vốn dĩ phải trầm luân vĩnh viễn 
trong Uổng Tử Thành hay không.... 

Giọng của Bạch Vô Thường trầm trầm, buồn bã, giá như tôi 
còn là một con người, giá như tôi còn nước mắt để rơi, còn 
tim để đau, thì tôi không thể không rơi nước mắt. Người ấy, 
người ấy chỉ một ngạ quỷ nhỏ nhoi hèn kém, vậy sao có thể 
đánh đổi năm trăm năm đạo hạnh của mình chỉ để cho tôi 
được siêu sinh. Rồi người ấy, chỉ vì nhớ nhung tôi mà lại sẵn 
sàng đánh đổi cả nghìn năm đạo hạnh, chỉ mong cầu lấy 
một đoạn nhân duyên ngắn ngủi với tôi. 

Sao người ta phải khổ như thế. 


Sao tôi chẳng nhớ gì về những chuyện đó, tôi lang thang 
trên đường đi vào Uổng Tử Thành cây đèn dẫn đường bị tắt, 
rồi tiểu ngạ quỷ tốt bụng ra dẫn tôi đi... , lẽ nào tôi lại quên 
sạch về người ấy như thế chăng. 

Mạnh Bà Thang, Mạnh Bà Thang, hay cho loại thuốc lú đó, 
nó đã làm tôi trở thành một kẻ vô tình bất nghĩa. 

Một nghìn năm đạo hạnh của người đã dùng để đánh đổi lấy 
vài năm duyên phận với tôi. Tôi, tôi phải làm cách nào để 
trân trọng đoạn duyên phận đó đây. 

Bạch Vô Thường đại ca nhìn tôi lắc đầu : 

- Vô ích mà thôi. Sau khi uống Mạnh Bà Thang, muội sẽ quên 
sạch những gì ta đã nói. Ôi, đó là số phận rồi, muốn cũng 
chẳng thay đổi được. 

Tôi nôn nóng nắm lấy tay áo Bạch Vô Thường: 

- Có chuyện gì sẽ xảy ra hả đại ca ? Không phải tiểu ngạ quỷ 
ca ca đã đem đánh đổi một nghìn năm đạo hạnh để được 
gặp muội hay sao. Lễ nào hai bọn muội không thể gặp nhau, 
không thể bên nhau ? 

Bạch Vô Thường chỉ lắc đầu : 

- Thiên cơ bất khả lậu, ta không thể nói gì hơn, luật trời 
nghiêm lắm. Muội hãy chuẩn bị đi, đã sắp đến giờ rồi, ta sẽ 
đưa muội đi một đoạn. 

Bạch gia cầm ngọn đèn nhỏ đi trước, tôi lầm lũi đi theo sau. 
khép lại cánh cổng, tôi nhìn căn nhà thêm một lần nữa rồi 
rảo bước đi theo đại ca. Nếu nó đã là số phận, thì tôi cũng 
chẳng có cách nào chống chọi lại, biết trước cũng đâu ích gì. 
Chỉ còn cách hy vọng rằng nó sẽ tốt đẹp mà thôi. 

Con đường quay trở lại Chuyển Luân Đài, vốn dĩ tôi đã đi 


qua một lần. Tôi có trí nhớ khá tốt, cho nên dẫu ánh đèn của 
Bạch Vô Thường đại ca chỉ leo lét, tôi cũng không bị vấp 
ngã. 

Ngọn đèn của Bạch Vô Thường đại ca trong giây phút này 
sao cũng cô độc và bi ai như thế. 

Phía đằng xa, Uổng Tử Thành vẫn đứng sừng sững, những 
vong quỷ vẫn giơ cao những ngọn đèn leo lét, âm u buồn 
bã. 

Bạch gia đột nhiên dừng lại, trao ngọn đèn cho tôi : 

- Phía trước là Chuyển Luân Đài rồi, ta tiễn muội đến đây 
thôi. 

Tôi cầm lấy ngọn đèn, bấn bíu nhìn Bạch ca thêm một lần 
nữa rồi quay mình quả quyết bước đi. Đằng sau tôi, tôi biết, 
ánh mắt Bạch ca đang nhìn tôi lưu luyến 

Tôi đã không thể quay đầu lại được rồi. 

Chuyển Luân Đài nằm sừng sững trước mặt tôi, uy nghiêm. 
Dưới chân đài là lò thuốc của Mạnh Bà, đang sôi sùng sục, 
nhưng xung quanh không có một ai. Tôi ngơ ngác không biết 
phải làm gì, liệu tôi có được quyền tự múc Mạnh Bà Thang 
ra uống hay không. 

Đột nhiên, một bàn tay chạm nhẹ vào tôi. Quay lại, tôi thấy 
Bạch gia đã ở bên cạnh tôi từ lúc nào. Sắc mặt đại ca có vẻ 
mừng rỡ. Đại ca cứ lẩm nhẩm : 

- Thật kỳ lạ, không hiểu Mạnh Bà đột nhiên đi đâu. Có lẽ đây 
chính là số phận đã định sẵn, muốn tiểu muội muội không 
quên những chuyện đã xảy ra chăng. 

Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ nhìn Bạch đại ca với vẻ 
ngạc nhiên. Bạch gia liền đẩy mạnh vào lưng tôi : 


- Mau đi lên Chuyển Luân Đài, trong khi Mạnh Bà chưa trở 
về. Nhớ nhé, tiểu ngạ quỷ đã nhớ nhung quyến luyến muội 
suốt mấy nghìn năm, đừng phụ lòng nó. 


Tần Anh 
Cõi luân hồi 
Chương II 


Cố ý trồng hoa ... 


Duyên sinh duyên tử 

Thùy tri, thùy tri 

Kiếp này tôi chỉ là một tiểu nha đầu nhỏ nhoi. Ba mẹ tôi là 
người hầu cho người ta, cho nên khi vừa mới sinh ra tôi cũng 
đã là người hầu của nhà người ta. Người ta thường nói : chạy 
trời không khỏi nắng, tôi cũng từng không tin. Nhưng sự thật 
thì cuối cùng nó cũng phơi bày ra tất cả. 

Nhà chủ tôi là một thế gia vọng tộc. Tuy cha mẹ tôi là người 
hầu, nhưng cũng có chút địa vị và uy tín, nên cũng được nhà 
chủ nể trọng. Thế nên dù là con gái của người hầu, tôi cũng 
chưa có một ngày phải đi hầu hạ người ta, dù không được 
đối đãi như những bậc thiên kim tiểu thư thì cũng không đến 
nỗi bị coi rẻ. 

Tôi trước khi đi đầu thai đã không uống Mạnh Bà Thang, cho 
nên, tôi không giống những đứa trẻ cùng tuổi khác, tôi 
nhanh nhẹn, xinh xắn, thông minh. Nhà chủ vì thế thường 
hay cho gọi tôi vào chơi với thiếu gia. Cả gia tộc lớn như vậy 
mà chỉ có một thiếu gia, đủ thấy người ấy quan trọng đến 
mức nào. Nhưng đối với tôi, thiếu gia ấy thật là ngốc, thường 
hay bị tôi bắt nạt. Nếu có người lạ thì tôi còn lễ phép một 
chút, nhược bằng không có ai, nhiều khi thiếu gia còn phải 


mài mực cho tôi viết. 
Phàm là con người, khi sinh ra, ai cũng muốn mình được 
nâng niu coi trọng. Có đôi lúc, thấy vị thiếu gia kia nhường 
nhịn quá, tôi cũng thấy bất nhẫn, nhưng vẫn không có cách 
nào sửa đổi được tính tình ngỗ ngược của mình. Hơn nữa, tôi 
quen được nuông chiều rồi, cuộc sống sung sướng yên ả làm 
tôi thấy hạnh phúc vô cùng. 
Nhưng cái hạnh phúc ấy, có phải bao giờ cũng ngắn ngủi. 
Một buổi sáng, khi tôi rón rén đi vào thư phòng của thiếu 
gia, tính hù thiếu gia một chút, tôi bỗng nghe thiếu gia 
ngâm nga : 

“Quan quan thư cưu 

Tại hà chi châu 

Yểu điệu thục nữ 

Quân tử hiếu cầu ” 
Tim tôi như bị dội lên một cái rất mạnh. Trong phút chốc, kí 
ức của tôi bỗng dần dần trở nên sáng tỏ. Cái ký ức kinh 
hoàng ấy, tôi không hề muốn nhớ tới, tưởng như bao nhiêu 
năm đã làm tôi quên lãng, nhưng câu hát của thiếu gia đã 
làm tôi vụt quay trở lại. Chao ôi, căn phòng nhỏ với khoảng 
không gian lúc nào cũng tối mù, những cô hồn lảng vảng 
trong sương, tường thành rêu phủ mốc, rồi trong gió lúc nào 
cũng âm Ï những tiếng kêu khóc rợn người. Và một tiểu ngạ 
quỷ đã hy sinh một nghìn năm đạo hạnh để nhường sự tái 
sinh cho tôi. 
Tôi hoảng hốt ôm lấy đầu chạy ra ngoài. Trên kia, bầu trời 
sáng tươi rực rỡ. Những nhành liễu rủ xanh mượt bên hồ, 
xuân sang càng thướt tha diễm lệ. Những cánh diều đủ màu 


sắc bay vi vút tự do trên trời cao, ngân vang tiếng sáo. 
Những đóa hoa tươi xinh mơn mởn, chập chờn ong bướm 
vây quanh. Và những tài tử giai nhân dập dìu quần là áo 
lượt, tiếng chuyện trò ca hát âm vang rộn rã. 

Bầu trời ấy, có thể tôi đã không bao giờ còn được thấy 

Tiếng sáo ấy, có thể tôi đã không bao giờ còn được nghe 
Màu sắc ấy, có thể không bao giờ tôi còn được nhìn 

Và tình cảm ấy, có thể không bao giờ tôi còn được có. 

Nhờ có sự hi sinh bao la của người ấy, một tiểu ngạ quỷ nhỏ 
nhoi canh gác bên cầu Nại Hà, tôi mới có thể thoát khỏi kiếp 
trầm luân trong Uổng Tử Thành. Bên tai tôi như nghe thấy 
tiếng ca não nề của người ấy 

Môi hồng lệ xanh em điêu đứng nhân gian 

Tôi bạc tóc phía bên lề duyên cũ(2) 

Không thể nào. Tôi có thể là một cô hồn, nhưng tôi không 
thể làm một kẻ vô tình bạc nghĩa. Dù muốn dù không, kiếp 
này tôi nhất định phải tìm ra người ấy, đem cuộc đời này trả 
cho người ấy. 

Ngày tháng cứ trôi qua dần, hết xuân rồi lại đến hè. Tôi càng 
ngày càng trở nên xinh đẹp. Đôi lúc, tôi bắt gặp ánh mắt 
thắm thiết của vị thiếu gia, đôi mắt ánh lên ngọn lửa của 
một tình yêu nồng nàn. Tôi vội vã quay mặt đi, tấm chân 
tình ấy tôi vĩnh viễn không thể nào tiếp nhận cho được. Dù 
sao người ấy cũng là đại thiếu gia cao sang quyền quý, còn 
tôi, tôi chỉ là một nô tỳ bé nhỏ, hơn nữa, tấm thân tôi giờ 
đâu còn thuộc về tôi nữa. 

Mùa xuân năm ấy, tôi tròn đôi tám. 

Một buổi chiều muộn, tôi và một nữ tỳ có việc phải đi ra 


ngoài. Lúc chúng tôi về thì trời đã tối, không gian xung 
quanh lạnh lẽo lắm. Tiếng côn trùng rỉ rả trong ánh trăng 
mờ càng làm khung cảnh thêm thê lương, đáng sợ. Cô nữ tỳ 
kia và tôi cùng cảm thấy rợn người, cố rắng rảo bước cho 
nhanh. 

Đột nhiên, tôi vấp phải một hòn đá. 

Và đương nhiên, ngọn đèn trên tay tôi chao mạnh rồi vụt tắt. 
Ánh trăng non không đủ sức soi sáng trên con đường lạnh 
lẽo. Bốn bên hiu quạnh, tôi và cô nữ tỳ hoảng hốt nắm chặt 
lấy tay nhau, không biết phải làm gì tiếp. Không có đèn, nếu 
cứ dò dẫm bước trong đêm không chừng sẽ bị vấp té tiếp, 
nhưng ngồi lại đây thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra. 

Cô nữ tỳ kia bỗng òa lên khóc vì sợ hãi. Tôi ôm chặt lấy cô, 
dù thực ra tôi cũng chẳng dũng cảm hơn một chút nào. 
Đang khi ấy, phía đằng xa bỗng có tiếng chó sủa, thấp 
thoáng một ánh đèn hiện ra ở phía xa xa. 

Cô nữ tỳ níu chặt lấy tay tôi run rẩy : 

- Có phải là quỷ câu hồn không ? 

Ba chữ Quỷ câu hồn vọng vào tai tôi như gió thoảng. Quỷ thì 
sao chứ, tôi đâu có sợ, chính tôi cũng đã từng là một cô hồn, 
đại ca của tôi còn là Bạch Vô Thường cơ mà. Có gì mà phải 
sợ. Tôi liền vùng dậy kêu to : 

- Có ai ở đó không, giúp chúng tôi với. 

Có tiếng đáp từ phía xa xa, gió thổi tạt làm nó trở nên mơ hồ 
đến mức không thể nào biết được đó là những âm thanh gì. 
Chỉ có điều, ngọn đèn ấy đã đổi hướng, từ từ đi về phía 
chúng tôi. 

Giây phút ấy tôi tưởng chừng như đã bắt gặp từ lâu lắm rồi, 


trong một ký ức xa xôi nào đó. 

Cũng vẫn với ánh mắt hiền hòa và nụ cười nhẹ nhàng, người 
ấy giơ cao ngọn đèn và dịu dàng hỏi tôi : 

- Hai vị tiểu cô nương có việc gì mà khuya khoắt còn ở nơi 
đồng không mông quạnh thế này ? 

Khi nghe chúng tôi kể lại, người ấy đã ngỏ ý muốn được đưa 
chúng tôi về nhà. Trong đêm khuya, người ấy giơ cao ngọn 
đèn, né sang một bên cho chúng tôi đi trước, rồi lẳng lặng 
theo sau, tuyệt nhiên không có một cử chỉ nào khiếm lễ. 

Hai ngày hôm sau, đột nhiên cô bé tỳ nữ ởi cùng tôi hôm đó 
bỗng chạy vào, đưa cho tôi một chiếc khăn lụa, nói rằng của 
người con trai hôm nọ gửi cho tôi. Tôi từ từ mở ra, chỉ thấy 
trong đó có một bài thơ : 


Xuân sang năm ấy bên cầu 


Có cô gái nhỏ thả câu một mình 


Nước hồ xanh, áo em xanh 


Xuân sao thắm mãi lòng anh không tàn 


Giờ thì tôi biết cảm giác quen thuộc mà người đó mang lại là 
gì. Ngày xưa, có một lần tôi và thiếu gia đi câu cá ở hồ, tôi 


đã bắt thiếu gia chạy về nhà kiếm cho tôi một chiếc mũ che 
nắng, nên lúc đó chỉ còn mình tôi ngồi lại. Bên kia hồ có một 
chàng trai cứ đứng nhìn tôi, mỉm cười rất dịu dàng. Lúc đó, 
tôi thấy không thích nên đã cau mày lại, người đó có vẻ hiểu 
ý nên đã bỏ đi. Hóa ra người con trai đó vẫn còn nhớ đến tôi, 
đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn không quên tôi. 

Ánh đèn leo lét trong đêm khuya, cuộc gặp gỡ bất ngờ như 
định mệnh, nỗi nhớ nhung sâu thẳm của người ấy giành cho 
tôi, phải chăng, đó chính là tiểu ngạ quỷ năm nào ? 

Thu xanh năm ấy, nhạn lạc bên cầu, duyên gặp nhau 

Lòng như nước chảy trôi, mây vẽ ngọn núi thắm 

Cúi đầu mỉm miệng cười như hoa sớm, muốn say mê dọc 
kiếp bên nhau(3) 

Tiểu ngạ quỷ của tôi chẳng nhớ gì về quá khứ. Có lẽ giây 
phút đầu thai, người ấy đã không từ chối uống Mạnh Bà 
Thang, cho nên, người ấy không có một chút kí ức nào về 
tôi. Nhưng tôi biết, tôi vẫn tồn tại trong tiềm thức của người 
ấy, người ấy luôn nhìn tôi với một ánh mắt rất dịu dàng, 
luôn nhường nhịn và yêu thương tôi. Tôi thầm cảm ơn người 
đã đánh đổi một nghìn năm đạo hạnh để mang lại chút 
duyên gặp gỡ này cho hai chúng tôi. 

Cuộc đời sao nhiều trớ trêu, định mệnh lại một lần nữa trói 
buộc tôi. Một ngày trở về nhà, tôi như bị sét đánh khi thấy 
cha mẹ tôi vui mừng thông báo, thiếu gia đã cho người 
mang lễ sang hỏi tôi làm vợ. 

Hình như ngày vui không bao giờ trọn vẹn. Nhân quả là gì, 
kiếp trước tôi và người ấy có tội nghiệt gì, mấy trăm năm 
đạo hạnh mà không thể nào có nổi chút duyên vợ chồng với 


nhau ư. 

Không phải Bạch đại ca đã từng nói, người ấy đã phải đổi 
một nghìn năm đạo hạnh để được có một đoạn duyên với tôi 
hay sao. Có phải vì Bạch đại ca đã dự trước được tình cảnh 
như thế này, cho nên Bạch đại ca mới kêu tôi đừng uống 
Mạnh Bà Thang 

Khó khăn gian khổ trập trùng, nhưng tôi nào sá gì. 

Người ấy đã bỏ nghìn năm vì tôi, lẽ nào tôi không thể đem 
tính mạng này đền bồi cho người ấy. 

Ánh mắt si mê ngơ ngác của thiếu gia, ánh mắt căm ghét 
của người làng, ánh mắt đau đớn buồn rầu của người, của 
cha mẹ tôi tất cả như chìm trong một luồng sương mờ mịit. 
Tình là biển khổ, quay đầu là bờ, chỉ cần tôi gật đầu, cuộc 
sống vinh hoa phú quý ấy sẽ dành cho tôi. Chỉ cần tôi gật 
đầu, kiếp này tôi sẽ trở thành một mệnh phụ phu nhân đáng 
kính, cha mẹ tôi sẽ được coi trọng. 

Nhưng chỉ cần tôi gật đầu, vĩnh viễn tôi không thể bồi đắp 
cái chân tình nghìn năm của người ấy. 

Thôi thì tôi đành phụ công ơn dưỡng dục của cha mẹ, đem 
tính mạng này trả cho người ấy. 

Hết chương II 


(2), (3) : Những câu thơ trong nguyên tác của bản dịch Cỗi 
Luân Hồi - Trang Hạ 


Tần Anh 
Cõi luân hồi 
Chương II 


Thiếp tâm ngẫu trung tỉ... (1) 


Người có duyên, tất sẽ gặp được nhau, nhưng duyên gì thì 
không ai có thể biết được. Số phận đã định, người trần mắt 
thịt cũng chẳng có cách nào thay đổi được. Bạch đại ca với 
tôi vốn dĩ cho rằng, không uống Mạnh Bà Thang thì có thể 
thay đổi số phận định sẵn. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy, hình 
như ngay cả cái việc không uống Mạnh Bà Thang của tôi 
cũng là một hành động đã được dự trước. Tất cả như Bồ Tát 
đã nói : mọi việc tùy duyên. 


Ngay khi tôi vừa rời khỏi vực sâu đó, tôi đã nhìn thấy Bạch 
đại ca. Nhưng sao ánh mắt của Bạch Đại ca bỗng thất thần 
như thế. Nhìn theo ánh mắt đó, tôi thấy thiếu gia của mình 
đột nhiên ngất lịm. Chủ nhân của tôi và đám gia nhân cuống 
quýt chạy xung quanh, khóc lóc ầm ï, trong số đó có cả cha 
mẹ tôi. Hai người cùng lăn lộn khóc lóc. Bất giác một cảm 
giác đau nhói dội lên trong tim tôi. Tôi mơ hồ nhận ra sự 
thật. Tôi, cả tôi và Bạch đại ca, chúng tôi đã sai rồi. Trong 
giây lát đó, tôi đã ước, tôi không biết gì về quá khứ, về 
những chuyện đã xảy ra, về ân tình của người đó. Thật nực 
cười, tiểu ngạ quỷ của tôi lại là vị thiếu gia mà tôi một mực 
từ chối. Đúng là số phận, cố ý làm trái cũng chẳng được gì. 


Bạch đại ca có lẽ cũng đã biết trước về đoạn duyên phận 
này giữa tôi và tiểu ngạ quỷ, tiếc là, khéo quá hóa vụng, 
chữa lành thành hư, mà cũng không hẳn, chỉ là, không thể 
thay đổi được gì. 


Bây giờ, Bạch đại ca lại đưa tôi về Uổng Tử Thành. Duyên 
phận của tôi với tiểu ngạ quỷ đã hết. Bồ Tát đã nói : tiểu ngạ 
quỷ đã cho tôi một kiếp luân hồi, tôi phải cả đời hầu hạ cho 
người ấy, tiểu ngạ quỷ cho tôi một kiếp luân hồi, là vì tôi 
phải chết oan vì người ấy. Duyên kiếp giữa chúng tôi thế là 
đã tận, từ nay tôi lại trở thành một oan quỷ trong Uổng Tử 
Thành.(2) 


Những ngày lạnh lẽo của tôi lại bắt đầu. Bây giờ, thay vì 
đứng ở dưới trông lên, chỗ của tôi là ở trong Uổng Tử thành, 
vọng ngóng ra ngoài. Tôi tự hỏi mình, tôi có gì tiếc nuối 
không, hình như không. Người ta nói vạn vật tùy duyên, điều 
đó giờ tôi đã hiểu. Cố chấp cũng chẳng được gì, cứ tưởng 
rằng tìm ra một cách đi khác thì có thể thay đổi được số 
phận, mà đâu hay rằng mỗi hành động của mình đều đã 
được dự trước. Tái sinh rồi cũng chỉ đến thế mà thôi, yêu 
thương chỉ sinh lầm lạc, sinh hoài nghi đau khổ, không chỉ 
cho mình mà còn cho cả người khác. Nếu như ngày ấy tôi 
không lạc đường, tôi không được tiểu ngạ quỷ ấy giúp đỡ, thì 
làm gì khiến cho người ấy phải rơi vào một nghìn năm lầm 
lạc. Nếu như tôi không tái sinh cùng có với người ấy một 
đoạn duyên phận, thì làm gì một lần nữa, tôi lại đẩy người 
ấy vào tuyệt vọng đau khổ. Và nếu tôi không tái sinh, chắc 


cha mẹ tôi với chủ nhân của tôi đã không bị đau khổ vì mất 
mát chia ly, chắc người mà tôi tưởng là tiểu ngạ quỷ đó 
cũng không bị tôi cuốn theo vào kiếp số này. Có với nhau 
một đoạn duyên, là do luân hồi, nhưng giá như tôi không tái 
sinh, thì tôi sẽ không phải là nguyên nhân cho tất cả những 
ngang trái đau khổ đó. 

Những ngày trong Uổng Tử thành vô vị mà cũng không hẳn 
là vô vị. Tôi lại đứng trên tường thành, nhưng không cố vọng 
ngóng về quê cũ nữa. Xét cho đến cùng, đoạn duyện phận 
đó của tôi chỉ là một thiên phóng bút của số phận, nhằm kết 
thúc mối quan hệ luân hồi nhân quả giữa tôi và tiểu ngạ quỷ 
đó. Là thật đấy, nhưng cũng chỉ là ảo đấy, dù là thật hay ảo 
thì nó cũng là một sự đã qua. Nên coi như đó là một giấc 
mộng, đau khổ tương tư chỉ là hư vô. Con tim đã không còn, 
thì làm gì phải vì ai mà rung động. Duyên kiếp cũng không 
còn, thì làm gì phải ngóng trông chờ đợi. Mặt trời đã không 
còn, thì tiếc nuối làm chi những ấm áp mơ hồ. Mùa xuân 
vĩnh viễn đã không đến, thì ước ao làm chỉ tới hoa cỏ hay 
hương thơm. Xét cho đến cũng, những cái đó dẫu có hay 
không, thì cũng không thể thay đổi được cái sự thật rằng, 
vĩnh viễn tôi không được tái sinh, vĩnh viễn tôi chỉ là một 
oan quỷ. Làm oan quỷ trong Uổng Tử Thành cũng tốt, những 
tiếc nuối đau thương của tôi sẽ không cần phải chồng chất 
thêm, càng đỡ có những người làm tôi phải thêm đau khổ, 
và đỡ có những người phải đau khổ vì tôi. Quan hệ ràng 
buộc với người khác, càng bớt đi chừng nào, trái đắng càng 
ít chừng đó. 

Những oan quỷ chung quanh tôi cũng rất nhiều, ngày càng 


nhiều lên. Thế gian sao có nhiều điều đau khổ đến như thế. 
Tôi thấy có những oan quỷ giống như tôi ngày xưa, gạt lệ mà 
ngóng trông về quê cũ. Lại có những oan quỷ khác, ngày 
ngày đi lại dật dờ, tiếc nuối những kỷ niệm xa xưa, tình yêu, 
hạnh phúc, tiền tài, danh vọng. Hình như chẳng mấy ai giác 
ngộ được như tôi. Hoặc giả họ không biết rằng, tất cả những 
hành động, những ký ức đó của họ chỉ là một đoạn duyên 
phận mà số phận đã dày công soạn sẵn, họ cứ tưởng rằng 
nó thuộc về chính mình, tự mình gây ra, mà đâu hay rằng, 
họ chỉ là một con rối trong bàn tay vạn năng của số phận. 
Yêu thương, căm ghét, hạnh phúc, đau khổ, đó là những loại 
gia vị mà số phận tùy tiện nhỏ vào cuộc sống của mỗi người, 
trước khi đẩy họ đi tái sinh, và mãn nguyện khoác lên mình 
nó cái vỏ bọc rất mỹ miều “ luân hồi - nhân quả” 

Tôi giờ đã thấy tiểu ngạ quỷ của tôi, à không, tôi đã dùng sai 
từ, người ấy đâu phải của tôi, chỉ là “tiểu ngạ quỷ”, cùng 
lắm thì thêm vào “tiểu nga quỷ bên cầu Nại Hà”, thế thôi. 
Người ấy ngày ngày vẫn cần mẫn đi tuần bên cầu Nại hà, 
như một nét chấm phá trong bức tranh tổng thể khung cảnh 
Âm Giới. Nhưng tại sao hồi xưa ấy tôi chưa từng nhận ra nhỉ, 
khi mà người ấy là người đã giúp đỡ tôi khi tôi mới đến nơi 
này. Chắc tại hồi đó tôi còn chấp nê, còn mải ảo vọng về quá 
khứ, không được thông suốt như bây giờ. 

Mỗi ngày, tôi đều thấy tiểu ngạ quỷ ấy đi tuần bên cầu Nại 
Hà. Điều ấy diễn ra một cách thường xuyên đến mức, dần 
dần, tôi coi đó là niềm vui của mình. Người ấy đi tuần ở phía 
dưới, còn ở phía trên này, tôi đứng nhìn theo. Đôi lúc, tôi 
thấy người ấy ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó mông lung lắm, 


trán người ấy nhăn lại, nhìn trông khá buồn cười. Là trông 
buồn cười chứ không phải đáng sợ, không hiểu vì sao tôi 
tuyệt nhiên không thấy sợ khi nhìn thấy người ấy. Xét cho 
đến cùng, những con người tôi đã gặp, đẹp đẽ hay xấu xí 
cũng chỉ là do một tay tô vẽ của số phận, nhằm đạt được cái 
gọi là luân hồi nhân quả. Khi thác xuống đây, những hình hài 
đó nhanh chóng tan thành cát bụi, thành hư vô, vốn dĩ 
không tồn tại quá một kiếp người.Chỉ có tiểu ngạ quỷ ấy, 
hình dung ấy mới đích thực là của người đó. Có một hình 
dung vĩnh viễn không thay đổi, dẫu có như thế cũng là một 
điểm đáng ghen ty, đáng kính phục, có gì mà phải kinh sợ. 
Rồi đến một ngày, cái cuộc sống bình dị của tôi đã thay đổi. 
Ngày hôm ấy, một sự kiện kinh khủng đã xảy ra, làm không 
chỉ các oan hồn chúng tôi nhớn nhác, mà rung chuyển cả 
thế giới Âm Tào. Một phán quan vì yêu thương một cô gái 
con người mà trốn bỏ trốn lên trần gian. Đương nhiên, vị 
phán quan đã bị bắt lại, và cô gái kia cũng bị đày theo 
xuống Uổng Tử Thành. Mà cô ấy còn bị biệt giam vào hang 
địa ngục tăm tối, chứ không được thong dong đi lại trên 
tường thành như chúng tôi. Thật là nghiệt duyên, vị phán 
quan đó đã nhanh chóng bị sét đánh tan thành tro bụi vì đã 
dám lớn tiếng phỉ báng thần linh. 

Tru Hồn đài sau đó trở lại tĩnh lặng vô cùng, mọi người bỏ đi 
hết, nhưng tôi thấy tiểu ngạ quỷ vẫn ở lại, dáng vẻ câm lặng 
đau khổ. Là một tiểu ngạ quỷ mà vẫn có tình đến như thế ư, 
một nghìn năm tu luyện, rồi ảo duyên vẫn chưa làm người 
ấy tỉnh ngộ ư. Tại sao chỉ trong chốc lát tôi đã nhận ra được 
thực và ảo, mà người ấy nghìn năm vẫn chấp nê. Cứ phải 


mua sầu chuốc não vào mình làm chi cho thêm vướng bận. 
Người ấy vì mê chấp trong ảo duyên mà dám phỉ báng cả 
thánh thần, người ấy là người viết nên số phận mà lại dám 
đi ngược lại số phận, là người chấp pháp mà đi ngược lại luật 
pháp, hậu quả người ấy gánh chịu là đương nhiên, có chỉ 
phải đau xót hay khổ sở. Khi ta gieo một cái nhân, ta đã 
phải lường trước ta sẽ nhận được những hậu quả như thế 
nào. Những tiểu quỷ như chúng tôi phải chịu sự chỉ dẫn của 
số phận, làm theo như những con rối, mà chúng tôi vẫn còn 
phải vào Uổng Tử Thành vì không biết quý sinh mạng, thì vị 
Phán quan ấy phải chịu sét đánh tan thành tro bụi, và người 
con gái ấy phải vĩnh đọa diêm la là điều đương nhiên, sao 
phải băn khoăn giận dữ. Tôi thật sự không thể hiểu. Nếu 
đem tâm mà thương xót cho vạn sự thế gian, thì tâm nào 
cho đủ, đến như Bồ Tát cũng chỉ ngồi trên tòa sen lạnh lùng 
ra lệnh mà thôi, một tiểu ngạ quỷ nhỏ nhoi sao lại bao đồng 
đến như thế ? 

Tiểu Ngạ Quỷ vẫn đứng đó đau đớn, rồi đột nhiên cúi xuống. 
Tôi thấy người ấy nhặt từ dưới đất lên một vuông lụa nhỏ, 
đọc chăm chú, rồi một giọt nước mắt đột nhiên lăn dài trên 
khuôn mặt khắc khổ. Nước mắt ư. Đã từ lâu tôi lãng quên 
điều đó, ngày xưa, tôi cũng từng có nước mắt như thế, cái 
lúc mà tôi bị người ấy chia uyên rẽ thúy, cái lúc mà đôi 
chúng tôi bị bắt lại sau khi bỏ trốn. Điều đó đã xa lắm rồi, ký 
ức đó tôi đã chôn vùi bao nhiêu năm, tại sao bây giờ chỉ vì 
một giọt nước mắt của tiểu ngạ quỷ ấy mà lại dội lên. 
Không, tôi không đau, tôi làm gì có tim mà đau. Tôi quay 


ngoắt đi, bỏ vào lại trong Uổng Tử Thành. 


+*(&*T 


Sau ngày xử tội Tần Phán Quan, tôi không còn thấy tiểu ngạ 
qUỷ nữa. 

Hàng ngày, những vong quỷ vẫn tiếp tục phiêu phiêu trên 
mặt thành, bên cầu Nại Hà, đàn đàn lũ lũ những vong hồn 
vẫn qua lại như mắc cửi, kẻ đi vào Uổng Tử Thành, kẻ lên 
Chuyển Luân Đài. Tâm trạng mỗi vong quỷ cũng khác nhau, 
có kẻ vui vẻ, có kẻ buồn rầu, có kẻ thì dửng dưng tỏ ý chẳng 
quan tâm gì cả. Tôi nhiều khi ngồi nhìn nét mặt từng vong 
quỷ, đoán xem liệu vong quỷ đó sẽ đi vào Uổng Tử Thành 
hay Chuyển Luân Đài. Càng về sau, khả năng phán đoán 
của tôi càng tinh tế, hầu như không trượt chút nào. 

Một ngày, khi tôi đang đứng nhìn các vong hồn đi đi lại lại 
dưới chân Uổng Tử Thành, tôi bỗng nhiên thấy Bạch đại ca 
đi qua. Tôi bất giác buột miệng gọi, dù rằng tôi biết, điều đó 
là không thể. Bạch đại ca đã không còn là Bạch đại ca của 
tôi nữa, kể từ cái hồi tôi đã phụ lòng mong mỏi của đại ca, 
một lần nữa đẩy tiểu ngạ quỷ vào trầm luân đau khổ. Hiện 
giờ, nếu Bạch đại ca coi tôi giống như những vong hồn khác, 
ấy cũng là may mắn cho tôi rồi. 

Đương nhiên, Bạch đại ca không quay nhìn tôi. Vốn dĩ tôi 
không hy vọng gì cả, nhưng không hiểu sao, giây phút đó 
tim tôi bỗng chùng xuống. À, nếu như tôi có tim, không, chỉ 
là tôi cảm thấy một cảm giác gì đó rất lạ, rất đau, mà cũng 


không hiểu đau ở chỗ nào. 

Từ hôm đó, tôi mất hẳn cái thói quen đứng trên chân thành 
để nhìn người qua lại. Tôi sợ một lần nữa, gặp người quen, 
tôi sẽ gọi, và rồi đáp lại tôi chỉ là những khoảng trống vô 
tình. 

Trong thành mọi thứ trôi thật vô vị. Tôi cứ đi tha thẩn ở từng 
góc hành lang này, sang góc hành lang khác, hoặc ngồi một 
chỗ, chờ từng ngày trôi qua. Không có sáng, không có tối, 
tôi chỉ biết được thời gian trôi qua nhờ có ánh đèn leo lét hắt 
lại từ phía chân cầu. Khi hai lượt đèn qua lại, ấy là hết một 
ngày đêm, thế thôi. 

Thật kỳ quặc là tôi cứ dùng khái niệm ngày và đêm, trong 
khi ở đây, cái ngự trị liên tục là bóng tối. Không phải là thứ 
bóng tối đen sẫm giơ tay lên không nhìn thấy trong những 
đêm ba mươi, mà là cái bóng tối nhờ nhờ, hiu hắt, đủ cho 
người ta nhìn thấy bóng dáng của nhau, thế thôi, chứ không 
rõ hình hay dạng. Mà thực ra những vong hồn cũng làm gì 
có hình hay dạng, cần gì tới ánh sáng để soi cho tỏ tường. 
Mọi thứ cứ thế tuần tự trôi qua, cho đến một ngày, khi tôi 
đang tha thẩn trong thành, tôi bỗng nghe thấy tiếng hát từ 
xa vọng lại : 

Thu xanh năm ấy, nhạn lạc bên cầu, duyên gặp nhau 

Lòng như nước chảy trôi, mây vẽ ngọn núi thắm 

Cúi đầu mỉm miệng cười như hoa sớm, muốn say mê dọc 
kiếp bên nhau 

Từ ấy ngồi dằng dãi đêm thâu, nghe mưa tan vỡ. *3 

Một bài hát hay tuyệt. Bài hát làm tôi không khỏi thấy lòng 
dội lên một chút, giọng hát ngọt ngào làm người ta càng tò 


mò. Lần theo tiếng hát, tôi đến một gian phòng nhỏ. Gian 
phòng đóng kín, chỉ có một ô cửa sổ nho nhỏ trổ ra ở phía 
trên, và tiếng hát vẳng ra từ đó. 

Tôi bước lại gần, ghé mắt nhìn vào phía trong ô cửa. Phía 
bên trong tối mờ mờ, tuy nhiên tôi vẫn có thể thấy thấp 
thoáng bóng một vong quỷ đang ngồi bó gối trên giường. 
Trên tay vong quỷ ấy cầm một vật gì đó, tôi nhìn không rõ 
lắm. Tiếng hát chính từ chỗ người đó vẳng ra. Vong quỷ đó 
chắc mất từ lúc còn khá trẻ, hình dung có vẻ thanh tú, yểu 
điệu, mái tóc dài như suối, không nhìn rõ mặt nhưng cũng 
có vẻ là một mỹ nhân. Một mỹ nhân, không hiểu đã làm gì 
nên tội mà không chỉ bị đày ở Uổng Tử Thành, lại còn biệt 
giam ở một nơi như thế này ? 

Thốt nhiên, đằng sau lưng tôi có tiếng nói : 

- Người con gái ấy chính là tình nhân của Tân Phán Quan, 
muội không nhận ra sao ? 

Tôi giật mình quay lại, suýt rơi nước mắt khi nhìn thấy người 
đằng sau. Chính là người mà tôi đã từng gọi, và đã từng 
không trả lời : Bạch Vô Thường đại ca. Tôi ấp úng : 

- Bạch đại ca... à không, Bạch đại quan, sao người lại ở đây ? 
Bạch Vô Thường không trả lời, nhìn tôi chăm chú, rồi đáp : 

- Tiểu muội vẫn bình thường chứ ? 

Tôi gật đầu : 

- Vâng, vẫn bình thường ạ. 

Bạch đại ca không nói gì nữa, đột ngột quay bỏ đi. Tôi ngẩn 
ra, không hiểu nổi vì sao. Như vậy là Bạch đại ca ghét tôi, 
hay không ghét tôi ? Nếu ghét tôi, sao vẫn gọi tôi là tiểu 
muội. Nếu không ghét tôi, tại sao chỉ hỏi tôi đúng một câu, 


rồi lại bỏ đi, không hỏi han gì thêm nữa. Tôi không hiểu, 
hoàn toàn không thể hiểu nổi. 

Thốt nhiên, tôi lại nghe thấy một khúc ca nữa, từ xa vọng 
lại. Lần này tôi nghe rất rõ, giọng buồn da diết, chính là 
giọng của Bạch Vô Thường đại ca. 

Trời còn có đức hiếu sinh, cỏ cây tất cũng có tình. 

Món ăn có chua cay ngọt mặn, người ai cũng thương nhớ 
giận hờn 

Nhân gian luân hồi vạn kiếp, tránh sao đau khổ yêu thương 
Đá núi ngàn năm nước chảy mòn, người vô tình bao giờ cảm 
động ? 

Tôi chạy vội ra hướng có tiếng hát, bóng Bạch Vô Thường đại 
ca đã biến mất từ lúc nào, nhưng chút dư âm của giọng hát 
như vẫn luẩn quấn trong không trung. Tiếng hát của quỷ nữ 
trong ngục cũng im bặt, bao quanh tôi chỉ là một khoảng 
không gian tĩnh lặng đến mức không thể chịu nổi. Tôi vội 
vàng quay trở lại Uổng Tử Thành. 

Ngày hôm ấy, khi trở lại chỗ mình, đầu óc tôi vẫn luấn quấn 
không yên. Hình bóng của quỷ nữ trong ngục, tiếng hát của 
nàng, rồi những câu hát của Bạch Vô Thường đại ca, tất cả 
cứ đan xen quấn quýt vào nhau, làm tôi không thể nào bình 
tĩnh lại cho được. Hóa ra đó chính là người đã khiến vị Tần 
Phán quan kia từ bỏ cả địa vị danh vọng của mình. Người 
con gái ấy có cảm giác ra sao khi người mình yêu nhất bị 
đánh tan thành tro bụi, rồi mình thì bị giam cầm vĩnh viễn. 
Sao người ấy vẫn có thể ngồi đó mà hát cho được. Sao lại 
thế, sao lại thế ? Tình cảm là cái gì mà khiến người ta có thể 
luyến lưu mãi, có thể vì nó mà sống, mà hy vọng, dù hoàn 


toàn chẳng có chút gì để hy vọng. Tôi không hiểu, hoàn toàn 
không thể hiểu nổi. Mới ngày hôm qua thôi, tưởng chừng 
như tôi đã thấu suốt vạn vật thế gian, thấu suốt được nhân 
tình thế thái, thế mà sao hôm nay, chỉ một câu hát của quỷ 
nữ, chỉ một hành động của Bạch Vô Thường đại ca, tôi lại 
chìm vào trong mịt mờ hoang mang. Cái tĩnh lặng mà tôi 
đang có hiện nay có phải là thật hay không, khi mà chỉ cần 
một chút thay đổi lại khiến nó xao động, lay lứt. 

Những câu hát của Bạch Vô Thường đột nhiên lại vang lên 
trong đầu tôi “người vô tình bao giờ cảm động, người vô tình 
bao giờ cảm động ?” 

Thật kỳ lạ, hai giọt nước mắt nóng hổi từ má tôi bỗng tràn 
ra. Nước mắt???. Tôi thấy choáng váng, một vong quỷ làm 
sao có thể có nước mắt? Nhưng nếu không phải là nước mắt, 
thì giọt nước mặn chát đang lăn dài trên má tôi đây là cái 
gì? 


(1) Thiếp tâm ngẫu trung tí, tuy đoạn do khiên liên : Lòng 
thiếp như tơ trong ngó sen, dù đứt nhưng vẫn vương trên 
cành 

(2),(3) Lấy từ nguyên bản trong Cõi Luân Hồi của Thần Long- 
Trang Hạ dịch 


Tần Anh 
Cõi luân hồi 
Chương IV 


Thị tiền sinh chủ định sụ* 


Trời còn có đức hiếu sinh, cỏ cây tất cũng có tình. 
Món ăn có chua cay ngọt mặn, người ai cũng thương nhớ 
giận hờn 
Nhân gian luân hồi vạn kiếp, tránh sao đau khổ yêu thương 
Đá núi ngàn năm nước chảy mòn, chân tình làm sao không 
cảm động 


Tình như tơ vương quấn quýt, quấn quýt mãi không rời. 
Những giọt nước mắt tưởng chừng khô cạn từ đâu, bỗng 
nhiên tràn về, tâm tình tưởng như đống lửa khô lạnh, ngờ tro 
vẫn chưa tàn, chỉ cần một chút gió thoảng thôi cũng lại tiếp 
tục âm ï, le lói. 

Nước mắt ào ra từng giọt, từng giọt, lăn dài, lăn mãi, triền 
miên không dứt. Tâm tình dần dẫn hỗn loạn, ký ức dần trở 
nên hư ảo, mông lung, trong chốc lát đã cuốn bay tôi vào 
một cõi nào đó mù mịịt. Hết rồi, hết rồi, bây giờ thì đến cõi 
địa ngục cũng không còn là chốn dung thân cho tôi nữa, 


chắc hồn phách của tôi chuẩn bị bị đánh tan thành hư vô 
mất rồi. 

Thốt nhiên, tôi thấy mình dừng lại. Hình như tôi bị cuốn bay 
vào một chốn nào đó. Những tiếng xôn xao từ đâu đó bỗng 
vang vọng rộn ràng bên tai tôi. Mùi thức ăn, mùi rượu, 
những tiếng cười đùa, tiếng bước chân, tiếng lục lạc leng 
keng, tất cả tạo thành một hỗn hợp đầy yêu thương và 
nhung nhớ 

Và rồi gió, gió từ đâu bỗng ùa vào, mơn man trên da thịt tôi. 
Rồi ánh sáng chói lòa từ đâu rọi vào mặt tôi. Tuy tôi chưa mở 
mắt ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, nắng và 
gió đang bao bọc lấy tôi một cách trìu mến 

Những tiếng xôn xao lại vang lên. Tôi từ từ mở mắt. Đông 
người quá. Bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi nửa trìu mến, nửa 
thương hại. Con người, không phải là những linh hồn nơi địa 
ngục, mà là con người bằng xương bằng thịt, với ánh mắt 
rạng rỡ đang nhìn tôi chăm chú. Tôi lập tức nhoẻn miệng 
Cười. 

Ấy, thế là tôi lại được tái sinh một lần nữa. 


Ngày tôi sinh ra cũng là ngày mẹ tôi qua đời. Vui vẻ và mất 
mát, hạnh phúc và khổ đau, hai thứ đấy ùa đến với cha tôi 
cùng một lượt. Thỉnh thoảng, khi những kí ức xa mờ đột ngột 
hiện về, tôi không khỏi tự hỏi, lần tái sinh này của tôi có 
đúng hay không, khi mà ngay chỉ vừa mới mở mắt chào đời 


thôi tôi đã mang lại mất mát cho những người thân yêu ruột 
thịt. Sự có mặt của tôi rốt cuộc có mang lại điều gì đúng đắn 
hay không ? 

Nhưng dù sao, tôi cũng hạnh phúc. Sau hàng ngàn năm 
chìm đắm nơi không gian mờ mờ u tối, cuối cùng tôi lại được 
trở về với ánh mặt trời. Bất kể một thứ gì đó hiện hữu xung 
quanh tôi cũng làm tôi thấy hạnh phúc. Tôi yêu cơn gió bao 
la phóng khoáng của thảo nguyên mênh mông, yêu bầy dê 
hiền lành, yêu vạt nắng chói chang soi rọi không gian, yêu 
những trận mưa nồng nà dai dẳng, yêu cây cỏ hoa lá. Tôi 
yêu tiếng cười, tiếng khóc, tiếng hát, tiếng bước chân đính 
lục lạc rộn ràng xunh quanh mình. Tôi yêu màu xanh, màu 
đỏ, màu vàng, yêu lửa, yêu khói, nghĩa là yêu tất cả những 
gì tồn tại trên thế gian này, những gì lọt vào mắt tôi, và cả 
những gì mà tôi mới chỉ được nghe kể đến. Ngay cả khi cha 
tôi la mắng tôi, hoặc đánh tôi, thì tôi cũng thấy hạnh phúc vì 
mình có một cơ thể hữu hình để làn roi da ấy có thể hiện 
hữu trên đó. 

Ấy là nói như vậy, chứ cha yêu thương tôi hết mực. Cha dồn 
hết tình thương yêu vốn dành cho mẹ để cho tôi, cha chăm 
lo nâng niu tôi như một báu vật. Cha nói, sẽ không bao giờ 
để tôi phải khóc. Cha không biết rằng, dù cha cho tôi bất kỳ 
thứ gì, như thế nào, tôi cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc, vì chỉ 
cần tôi được hiện hữu trên thế gian này, ấy đã là niềm sung 
sướng vô bờ bến của tôi rồi. 

Cho tới một chiều thu. 

Khi đã chán chê với việc đuổi theo những ngọn gió thảo 
nguyên, tôi bắt đầu tìm lại bây dê của mình. Bình thường, 


dù tôi có để ý hay không, chúng vẫn luôn được tụ tập ngoan 
ngoãn ở một chỗ. Con chó trung thành đã thay tôi trong việc 
coi sóc bầy dê, nó luôn tận tụy hoàn thành những công việc 
tôi thường bỏ dang dở. Tôi chẳng thể chú tâm vào bất kỳ 
việc gì, nhưng nhờ nó, bầy dê hàng ngày vẫn được no đủ và 
yên ổn. Và công việc chăn dê của tôi chỉ có thế, ngồi trên 
ngựa phi như bay theo những ngọn gió thảo nguyên, hoặc 
nằm dài ra bãi cỏ ngắm nhìn những cánh chim bay liệng 
trên trời xanh. 

Ta ước được như gió cao nguyên 

Thảnh thơi dạo bước khắp trăm miền 

Ngày hôm nay, bầy trời có vẻ trong hơn mọi khi. Những đám 
mây bay bảng lảng nhẹ nhàng giữa thỉnh không, báo hiệu 
một ngày rất đẹp. Và bây dê của tôi cũng có vẻ đủng đỉnh 
hơn mọi khi, đang tản mát khắp nơi, lúc gặm cỏ, lúc nằm 
xoài thảnh thơi. 

Giữa bầy dê ấy đột nhiên có một người lạ. Một người đàn 
ông, tôi nghĩ thế. Trông người ấy không giống với bất kỳ 
người nào ở xung quanh nhà tôi, những người tôi đã gặp từ 
trước đến giờ. Nhưng ở người ấy vẫn toát lên một vẻ gì đó 
rất thân quen. Có phải vì con chó đang nằm ngoan ngoãn 
dụi đầu vào tay người ấy, hay vì con dê nhỏ nhắn xinh xắn 
đang nũng nịu trên tay kia. Đó là hình ảnh quen thuộc mà 
tôi có thể bắt gặp được ở bất kỳ một người nào đó trên thảo 
nguyên này. Không có gì nghi ngờ nữa, người ấy là một 
người lạ, nhưng là một người lạ rất đáng hoan nghênh. 

Nhìn thấy tôi, người ấy có vẻ rất lạ, nửa như lo lắng, nửa như 
sợ sệt. Tôi tự nhìn lại mình, mái tóc dài hơi rối bù, đôi má 


hồng hào vì nắng gió, váy áo hơi xộc xệch một chút, dù vậy, 
trông tôi cũng không đến nỗi kinh khủng. Chắc vì người ấy 
đi từ xa đến, người ấy chắc đang đói, có lẽ vậy thôi. 

Sau khi người ấy uống hết bát sữa ngựa, nhìn dáng vẻ của 
người ấy, tôi không khỏi thấy buồn cười. Tôi nói, người ấy vì 
đã ăn thịt dê, uống sữa của nhà tôi, người ấy sẽ phải thành 
nô lệ của tôi. Không ngờ người ấy đột nhiên quỳ xuống, 
nước mắt ròng ròng, cầu xin cha tôi cho được ở lại, dù có 
thành nô lệ cũng được. Cha tôi nghĩ rằng người ấy là một 
người dở hơi, nhưng rồi, cha cũng đồng ý. Thảo nguyên 
chúng tôi bao la như thế, lẽ nào không lưu lại được một con 
người. 

Từ đó ngày ngày, người ấy ở bên tôi. Tôi biết, thỉnh thoảng 
người ấy hay nhìn trộm tôi, nhưng khi tôi nhìn lại, người ấy 
lại quay mặt đi với vẻ sợ hãi, xấu hổ. Cảm giác đó làm tôi 
thấy dễ chịu vô cùng. Dần dần, không biết từ bao giờ, tôi cứ 
mãi lệ thuộc vào sự chăm sóc của người ấy. Ở bên người ấy, 
tôi luôn được đối xử dịu dàng, vui vẻ, thoải mái. Người ấy 
yêu thương tôi như cha, chăm sóc tôi như mẹ, chơi đùa với 
tôi như bạn bè thân thiết, và dân đần người ấy trở thành 
người không thể nào thiếu được của tôi. Chỉ cần thiếu vắng 
người ấy trong chốc lát, tôi cũng có cảm giác chông chênh 
hụt hẫng. 


Từng ngày, từng ngày, thời gian trôi qua nhanh chóng. Thế 


rồi tôi cũng lớn lên, cha tôi già đi, chỉ có tình cảm của người 
ấy đối với tôi vẫn không thay đổi. Tôi càng ngày càng xinh 
đẹp, những người quanh tôi đều nói thế. Những người đàn 
ông nhìn tôi, họ mỉm cười với tôi, họ đến uống rượu, ăn thịt 
dê trong căn lều nhà tôi thường xuyên hơn trước. Đôi khi, họ 
mang biếu cha tôi mấy bộ lông thú để may áo rét, còn thịt 
thú mới săn thì hầu như ngày nào cũng có. 

Có một ngày, cha tôi được một chàng trai trẻ đưa về. 

Ngày hôm đó là một ngày không tốt. Cha tôi khi đang phi 
ngựa trên thảo nguyên thì gặp lốc cuốn. Dù người may mắn 
tránh được, nhưng cái đuôi quét của nó cũng đã lướt gần 
qua người. Người bị ngã ngựa, gãy chân. Thật may là có một 
chàng trai ở bộ lạc bên cạnh vô tình gặp được, đưa người về 
nhà. 

Cha tôi nằm dài trên tấm da ngựa, hơi thở nặng nhọc, nhưng 
ánh mắt vẫn ánh lên nét tươi cười khi thấy tôi bưng bát sữa 
ngựa đến mời vị ân nhân. Cha buột miệng nói đùa một câu : 
- Ân nhân đã ăn thịt dê ở nhà ta, uống sữa ngựa ở nhà ta, 
thế thì cũng phải thành người của nhà ta rồi. 

Chàng trai trẻ mỉm cười nhìn tôi, làm tôi không khỏi thấy bối 
rối. Có lẽ mặt tôi phải đỏ lắm, vì tôi cảm thấy da mặt mình 
đang nóng lên bừng bừng. 

Sau đó, chàng trai ấy đến thường xuyên hơn. Cha tôi rất quý 
chàng, mỗi lúc chàng tới đều mỉm cười rất vui vẻ. Lúc này 
cha đã nhiều tuổi, trận ngã ngựa đã tàn phá hoàn toàn sức 
khỏe của cha, cha cứ ốm mãi mà không khỏi. Dù thức hay 
ngủ, những nếp nhăn vẫn hằn nguyên trên khóe mắt, làm 
tim tôi đau nhói. Nước mắt tôi lăn dài trên má, rơi xuống đôi 


má nhăn nheo của cha. Cha mở choàng mắt, đưa bàn tay 
gầy guộc lau nước mắt cho tôi, khẽ mỉm cười. 

Cha cuối cùng đã hứa gả tôi cho người chàng trai ấy. 

Một ngày đầu đông, cha gọi tôi đến bên giường. Trời càng 
rét, cha càng yếu, thân hình gầy guộc đáng thương vô cùng. 
Cha chỉ cho tôi xem chiếc váy đỏ rực rỡ, cùng những đồ nữ 
trang quý giá mà chàng mang đến. Giọng cha rất kích động 


- Thế là cuối cùng cha cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Sau 
khi cha mất, con sẽ được ân nhân tiếp tục chở che an ủi, ân 
nhân sẽ mang cho con cuộc sống gia đình bình yên hạnh 
phúc. Cha đã có thể nhìn thấy con mặc váy đỏ, mỉm cười 
trong lễ vu quy rồi. 

Hôm sau cha mất. Chiếc váy đỏ vẫn còn treo lặng lẽ trên 
vách lều, tôi vẫn chưa kịp mặc cho cha xem. Tôi vừa khóc 
vừa ôm chặt lấy cha. 

Sau khi cha mất, chàng vẫn thường xuyên đến thăm tôi. Lễ 
cưới của chúng tôi đã được định sẵn, vào mùa thu sang 
năm. Tôi không biết là mình nên vui hay nên buồn trước điều 
đó. Tôi đã nhận ra cuộc đời này không quá hạnh phúc như 
tôi tưởng. Hạnh phúc luôn song hành với mất mát, khổ đau, 
có hội tụ thì cũng phải có chia ly. Không ai có thể sống mãi 
trên đời này được. 

Kiếp vong hồn hàng ngàn năm dằng dặc ở Uổng Tử Thành 
làm người ta mệt mỏi, nhưng kiếp người ngắn ngủi cũng làm 
người ta thấy khổ đau. May mắn cho tôi, dù cha mất, nhưng 
người ấy, người đàn ông tôi nhặt về ở trên đồng cỏ năm nào 
vẫn ở bên tôi hàng ngày, chăm sóc tôi. Người ấy là nguồn 


vui duy nhất của tôi, cho đến bây giờ. 

Chiếc áo đỏ ngày ngày vẫn nằm chễm chệ trên vách, như 
một lời nhắc nhở về lễ cưới trong tương lai của tôi. Thời gian 
cứ trôi dần, trôi dần, cuối cùng, vào một ngày, nó cũng được 
khoác lên mình tôi. 

Chiếc áo đỏ ôm vừa khít lấy tôi, những đồ nữ trang lóng lánh 
cài chi chít trên người, trông tôi càng xinh đẹp rực rỡ. Tôi 
xúng xính trong váy áo mới, quỳ lại trước bàn thờ cha tôi. 
Trong tim tôi, nước mắt chảy như mưa, tôi thầm gọi cha, cha 
ơi, cuối cùng con gái cha đã mặc váy cưới cho cha xem đây. 
Mọi người hân hoan chúc mừng tôi rồi dìu tôi đứng dậy lên 
kiệu. Xung quanh tôi, những nụ cười chập chờn, lấp loáng, 
nửa quen nửa lạ, làm tôi chông chênh như trên mây trên 
gió. 

Kiệu lắc lư rập rình trên lưng ngựa. Ngồi bên trong, tôi chưa 
hết bàng hoàng. Hình như có một cái gì đó thiêu thiếu mà 
ngay lúc này đây, tôi chưa thể mường tượng ra, chỉ biết, nó 
rất quan trọng. Đột nhiên, tôi nhận ra, ngày hôm nay, tôi 
chưa từng thấy vui vẻ. Đúng vậy, kể từ lúc xỏ tay vào chiếc 
váy đỏ, đeo những đồ trang sức lên người, quỳ lạy cha, rồi 
bước chân lên kiệu, cái cảm giác sung sướng hạnh phúc hân 
hoan đã mất hẳn. Tôi, tôi đã không còn cảm thấy yêu 
thương tha thiết mọi thứ bên cạnh mình nữa rồi. Những 
khuôn mặt xung quanh tôi đột nhiên trở nên xa lạ, những 
tiếng cười, tiếng chúc tụng như đang hướng về một ai đó, 
không phải giành cho tôi. 

Mọi người dìu tôi từ kiệu vào lều, mỉm cười rồi bỏ tôi lại một 
mình. Bên ngoài lều, những tiếng lục lạc rộn rã theo từng 


nhịp bước chân, những tiếng ca hát vui vẻ vang lừng, mùi 
sữa dê, sữa ngựa, mùi rượu lan tỏa trong không khí. Cái cảm 
giác này gợi tôi nhớ lại ngày tôi vừa được sinh ra. Nhưng 
ngày đó, sao tôi sung sướng hạnh phúc đến thế. Những đứa 
trẻ mới sinh ra đời thường khóc, chỉ có tôi là mỉm cười. Có 
phải vì vậy mà hôm nay, trong ngày cưới của tôi, trong khi 
mọi người vui cười, thì tôi lại chan đầy nước mắt. 

Tôi như choàng tỉnh. Người thân của tôi đâu hết cả rồi. 
Những người yêu thương tôi sao cứ lần lượt bỏ rơi tôi. Cha 
tôi đã mất, giờ đây, chính bản thân tôi lại bị bắt rời bỏ nốt 
tiểu ngạ quỷ của tôi. 

Một tiếng sét đáng choang trong đầu tôi. Tiểu ngạ quỷ, tiểu 
ngạ quỷ, sao danh xưng này lại làm tôi quen thuộc như thế, 
tại sao tôi lại gọi người đàn ông vẫn chăm sóc tôi là tiểu ngạ 
quỷ ? Tôi không hiểu tôi đã lấy nó ra từ đâu, nhưng tôi biết 
chắc chắn rằng, người ấy là tiểu ngạ quỷ, và là tiểu ngạ quỷ 
của tôi. 

Rèm cửa hơi lay động, rồi đột nhiên, một người bước vào. 
Người ấy hiện thấp thoáng trong ánh nến chập chờn, dù 
vậy, tôi vẫn có thể nhận ra người ấy, từ một ký ức xa xôi nào 
đó. Bộ quần áo trắng toát, môi đỏ tươi như máu, khuôn mặt 
đáng kinh sợ, đó không phải là một người đã từng rất thân 
thiết với tôi hay sao. Những ký ức đột nhiên trở nên cực kỳ 
rõ ràng, mạch lạc : 

- Bạch Vô Thường đại ca, là huynh đó ư. Huynh đến đón 
muội về lại Uổng Tử Thành đó ư ? 

Bạch Vô Thường đại ca mỉm cười : 

- Không, sao lại thế được. Ngày vui của muội, ta chỉ đến 


chúc mừng mà thôi. 

Tôi khóc nấc lên, ôm chặt lấy Bạch Vô thường đại ca : 

- Sao có thể là ngày vui cho được, khi nó chính là ngày mà 
muội phải chia cắt với người mình yêu thương nhất. Cha 
muội có yêu thương muội hay không, tại sao cha lại muốn 
gả muội cho một người mà muội hoàn toàn thấy xa lạ. Muội 
có quý người đó, thì chỉ đơn giản là quý mến một người đã 
từng có ơn cứu mạng cha muội. Còn người muội muốn sống 
chung mãi mãi chính là người đã chăm sóc muội suốt bao 
lâu nay, yêu thương muội vô bờ bến, tiểu ngạ quỷ của muội. 
Tại sao lại thế. Bạch Vô Thường đại ca ơi, giây phút nhận ra 
nhau cũng là giây phúc chia lìa nhau mãi mãi. Muội nên làm 
thế nào bây giờ ? 

Bạch Vô Thường đại ca khẽ đáp : 

- Muội nên biết rằng, tiền kiếp của cha muội, chính là người 
đàn ông đã yêu muội, đã cùng muội nhảy xuống vực sâu chỉ 
vì sự chia cắt của vị thiếu gia do tiểu ngạ quỷ đầu thai. Vì 
tiểu ngạ quỷ đã chia cắt tình duyên của muội với người ấy, 
nên kiếp này, người ấy sẽ chia cắt tình duyên của tiểu ngạ 
quỷ với muội, người ấy nhất quyết phải gả muội cho một 
người đàn ông khác. Đó là luân hồi nhân quả. 

Trời ơi, tôi không thể hiểu nổi. Chúng tôi khó khăn lắm mới 
gặp được nhau, khó khăn lắm mới yêu nhau, tại sao vẫn còn 
nghiệp quả từ kiếp trước để lại. Oan nghiệt quá. Nước mắt 
tôi đã chảy ướt cả tấm khăn đỏ rực mà chính tay người ấy 
đã quàng vào cho tôi, mà những đau đớn trong tim tôi vẫn 
không giảm bớt.. Phải bao nhiêu kiếp nữa chúng tôi mới có 
thể bên nhau, tôi sẽ phải làm gì để gỡ bỏ hết những trái quả 


này bây giờ. Tôi sẽ phải trải kiếp này đằng đãng, rồi kiếp 
sau, liệu tôi có thể còn được gặp lại tiểu ngạ quỷ của tôi hay 
không. 

Bạch Vô Thường đại ca nhìn tôi thở dài : 

- Này muội, hiện tại kiếp này, muội là một con người, nhưng 
tiểu ngạ quỷ, tiểu ngạ quỷ kia chỉ là một con quỷ. Một con 
quỷ thì không thể sống được với một con người, muội biết 
mà. 

Tôi lắc đầu cãi lại ngay : 

- Sao lại không thể ? Anh ấy cũng ăn thịt dê như em, uống 
sữa ngựa như em, chăm sóc em từ nhỏ, bầu bạn với em mọi 
nơi mọi lúc, anh ấy có khác gì những người khác đâu. Có 
khác hơn, đó chính là tình yêu thương vô bờ bến của anh ấy 
giành cho em. Như thế, anh ấy tốt với em hơn tất cả mọi 
người ở trên đời. Chúng em sẽ phải làm gì để có thể được ở 
bên nhau ? 

Bạch Vô Thường đại ca tiếp tục thở dài : 

- Muội không hiểu hay cố tình không hiểu, khi ta nói, quỷ và 
người là khác nhau ? Nếu muội lấy một người đàn ông bình 
thường, muội sẽ được sống dài lâu bên người ấy, sinh con đẻ 
cái, vui vầy hạnh phúc, mọi người vui vẻ chúc mừng. Nếu 
chọn tiểu ngạ quỷ, muội chỉ có thể sống được vài năm ngắn 
ngủi, bị mọi người ruồng rẫy khinh rẻ, không có con cái, 
muội nghĩ sao? Muội hãy lựa chọn đi. Tiểu ngạ quỷ ấy không 
thể mang lại hạnh phúc dài lâu cho muội đâu. 

Những cơn sóng tràn ngập tâm tư tôi, vài năm ngắn ngủi ư, 
điều đó đâu là gì. Nếu bắt tôi phải sống xa người ấy, thì tôi 
cũng coi như chết. Một cái chết tức thời, và một cái chết sau 


vài năm hạnh phúc nữa, đương nhiên tôi không có gì phải 
phân vân suy nghĩ. Tôi nhìn chăm chăm vào Bạch Vô Thường 
đại ca, đáp một cách kiên quyết : 

- Không chỉ kiếp này, mà kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi 
muội muốn được sống bên tiểu ngạ quỷ. Chừng nào muội 
còn được luân hồi, thì chừng đó, muội chỉ muốn ở bên người 
ấy. 

Vĩnh viễn ở bên người ấy, đó là lời thề tôi muốn khắc ghi vào 
phiến đá tam sinh. Tôi tin điều đó sẽ thành sự thực. Khi mà 
có một người mãi mãi chờ đợi bạn, thì dẫu có là Mạnh Bà 
Thang cũng chẳng thể làm bạn lãng quên. 

Vĩnh viễn. 

Kết thúc./. 


*Nguyện thiên hạ hữu tình nhân đô thành liễu quyến thuộc - 
Thị tiền sinh chủ định sự mạc thác quá nhân duyên : là hai 
câu thơ của Lương Vũ Sinh. Phỏng dịch : Mong cho người 
hữu tình trong thiên hạ đều trở thành quyến thuộc Là 
chuyện có chủ định từ kiếp trước chớ gượng ép nhân duyên 


Tần Anh 
Cõi luân hồi 
Chương V 


VỆ Thanh 

Cuối cùng sau gần hai năm, tôi đã viết được xong chương 
cuối của Cõi Luân Hồi. Tôi viết ba chương đầu khá nhanh, vì 
lúc đó, những cảm xúc còn luẩn quất trong đầu tôi và mạch 
truyện tự nó tuôn trào. Nhưng khi bắt tay vào viết chương 
cuối, nhà tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Em trai tôi mất, tôi 
mới chuyển việc, rồi những vấn đề khác liên tiếp ập đến, 
tâm tư dồn nén đến mức tôi không đủ sức viết tiếp. Có thể 
thấy đoạn cuối của chương 3 và đoạn đầu của chương 4 rất 
u uất, vì tôi đã mang chính tâm sự của mình vào đó. Nó u 
uất đến mức, tôi không biết phải lồng cái kết thúc của 
nguyên tác vào bằng cách nào. Thật may mắn, nhờ sự động 
viên của một người bạn mới quen, rốt cuộc đến hôm nay tôi 
đã kết thúc được tác phẩm này. Cũng phải cám ơn thêm Kẻ 
Lãng Du ( tác giả Legend of Porasitus - một tác phẩm tôi cực 
kỳ hâm mộ), nhờ đọc lại Legend of Porasitus của cô ấy, tôi 
mới có thêm cảm hứng mà tiếp tục chắp bút. 

Về cơ bản, Cõi Luân hồi của tôi được viết dựa trên Cði Luân 
Hồi của Thần Long - bản tiếng việt do Trang Hạ dịch. Như 
vậy, tôi khuyên bạn, trước khi đọc Cõi Luân Hồi của tôi, nên 
đọc nguyên tác trước. Vì nhiều chỉ tiết trong truyện gắn liền 
với nguyên tác, nên sẽ hơi khó hiểu đối với người đọc lần 
đầu tiên. Tôi cũng biết, tôi không thể viết được nên những 


đoạn văn mênh mang lay động lòng người như Thần Long. 
Cổ thi là điểm yếu của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng tự tin mà nói 
rằng, nữ quỷ của tôi sẽ không thua kém bao nhiêu với 
nguyên tác. 


Rất mong các bạn sẽ ủng hộ tôi. 


Nhân tiện, tôi cũng xin đưa luôn nguyên văn mấy câu thơ đề 
tựa trong các chương, nó được trích trong một bài thơ tôi 
đọc trong blog một người bạn. Toàn bộ như sau : 

Nhân sinh như thử 

Phù sinh như tư 

Duyên sinh duyên tử 

Thùy tri thùy tri 

Tình chung tình thủy 

Tình chân tình si 

Hà hứa hà xứ 

Tình chi chí 

08.05.2009 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả / VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 10 tháng 5 năm 2009 


